Trúng Thời 
Nguyên Đỗ 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Nguyên Đỗ 
Trúng Thời 


Thứ sáu tuần rồi, chỗ tôi làm việc tổ chức bán vé lấy nửa số 
tiền mua đồ ăn cho ngày Valentine và một nửa rút thăm trao 
cho người may mắn. Anh bạn chung văn phòng khi được mời 
mua, lắc đầu, nói không còn đồng xu teng nào dính túi vì nợ 
nần đủ thứ đang còn không biết phải xoay sở thế nào để 
kiếm ra tiền mua qua sinh nhật cho cô bạn gái, cũng là bạn 
tôi, vào thứ Hai này và Valentine s Day vào thứ Tư. Tôi mua 
5 đồng lấy được 6 vé, tôi tặng Patrick ba vé nhưng anh lắc 
đầu nói chỉ lấy một vé không phải trả tiền của tôi thôi. 

Tới 2:45 tất cả màn ảnh trên máy vi tính hiện lên thông điệp 
"Chỉ còn 15 phút nữa, bạn có thể là người được lãnh 150 
đồng, hãy nhanh chân mua thêm, đừng bỏ mất cơ hội!" Bà 
con nhốn nháo cả lên, Patrick cũng nhộn vui lên nói rằng, 
"Please let it be me! | need it badly!" (Xin cho đó là tôi! Tôi 
cần nó vô cùng!) Tôi cười vui với anh ta, thấy tội tội khi có 
bạn gái sinh nhật cận kề lại gần ngày Valentine nữa. Tôi nhủ 
thầm tôi mà trúng sẽ chia anh một nửa cho vui. Cô Brent 
đồng nghiệp chắc có máu đen đỏ nói, "Tôi chỉ còn 20 đồng, 
xin mua nốt, tỉ lệ thắng nhiều hơn, để sửa chiếc xe mất máy 
trăm bạc mà chưa dám sửa vì chưa có đủ tiền!" Cô cầm 24 
vé về tràn trê hy vọng, cộng với 6 vé đã mua với 5 đồng 
sáng nay, thành ra có tất cả 30 cơ hội để trúng nửa số tiền. 
Tới 2:50 màn ảnh lại hiện lên thông điệp khác, "Chỉ còn 10 
phút nữa, bạn có thể là người được lãnh 200 đồng, hãy 
nhanh chân mua thêm, đừng bỏ mất cơ hội!" Cha chả, người 


ta thấy số tiền hơi lớn bỏ thêm tiền xuống mua hy vọng 
mình được giải y như sổ xổ Power Ball mỗi khi số trúng lên 
tới trên 100 triệu là bà con đỏ xô nhau đi mua vé để may 
mắn trở thành triệu phú đổi đời sướng rên mé đìu hiu theo 
kiểu nói của Thằng Lừa, Dzũng Đa Kao dưới ngòi bút Duyên 
Danh hay kiểu quảng cáo xa xưa như bố mẹ tôi thường hát 
vui mỗi khi hứng chí thử thời vận mỗi khi ra chợ: 

Xổ số kiến thiết quốc gia, giúp đồng bào ta, làm nên cửa 
nhà... gì gì đó! 

Tôi không mê đen đỏ lắm, vô sòng bài hay các Casino nhìn 
thiên hạ giật máy vui hơn là bỏ tiền giật máy hy vọng làm 
giàu. Có lần tôi đi chơi ngồi bên cạnh một cụ ông già lắm 
rồi, ngồi một mình, chiếm ba máy giật một lúc. Mỗi lần giật 
tốn ba Mỹ kim, nhưng ông cụ chơi sang giật trong vào mấy 
giây là tiêu tan 9 Mỹ Kim rồi. Ông cụ chơi cả tiếng đồng hồ, 
tới khi sạch túi, mới bỏ đi. Đó là cụ biết lượng túi mình, chứ 
có nhiều tay, hết tiền túi chạy bỏ thẻ tín dụng rút ra vài 
trăm hay cả ngàn để gỡ gạc số vốn đã mất, tự bào chữa 
rằng, không thể nào đen đủi cả đêm, trúng lớn một cái nữa 
là về liền. Nhà chủ bao giờ cũng nắm phần thắng, chứ có khi 
nào thua: Mình có thắng cũng là thắng chút tiền còm của 
ngàn kẻ đã thua sạch tành banh túi tiền của họ. 

Đúng 3:00 giờ chiều, giây phút nhiệm màu hồi hộp, bao 
nhiêu người ra giữa Atrium rộng rãi, mái lợp kiếng để nắng 
mặt trời roi vào, nằm giữa building đồ sô chỉ trồng cây cảnh 
để xem ai được may mắn cuối tuần. Thẻ số có hai phần, một 
phần người mua giữ lại, một phần người mua hay người 
được cho tên điền tên mình vào đã được bỏ trong một thùng 


giấy để rút thăm. Trước khi rút thăm, máy phóng thanh 
tuyên bố giải thưởng người nhận sẽ là 300 đồng thay vì 150 
hay 200 đồng. À thì ra tới phút gần cuối, bà con xúm vào 
thử thời vận đông quá, lại càng vui... 

"Pat Shields is the winner!" (Pat Shields là người trúng giải) 
Người bốc thăm tuyên bố trên máy phóng thanh. 

Bao nhiêu người la lớn vui ra mặt cổ võ Patrick lên nhận số 
tiền 300.00 đồng từ trời rơi xuống. Tôi cũng vui lây, đúng là 
trúng thời! 

Pat lên nhận số tiền, người ta hỏi Pat sẽ làm gì với số tiền 
đó. Pat cười nói sẽ chia nửa số tiền cho tôi, vì số đó là do tôi 
mua tặng chàng, còn nửa số tiền còn lại sẽ mua quà cho cô 
bạn gái mừng sinh nhật và Valentine sắp tới. Tôi thấy cô 
Brent buồn tiu nghỉu tiêu tan ước mơ khi bỏ hết 30 đồng thử 
thời vận hy vọng có tiền sửa xe nên lên tuyên bố vé số trúng 
là do Pat có số hên, Pat chia tôi một nửa tôi xin nhường lại 
cho người hiện đang cần là cô Brent. Tiếng vỗ tay và la hét 
càng lớn, cô Brent mừng ra mặt, đứng trước mọi người, ôm 
tôi và Pat cám ơn rối rit. Cô Brent nói với tôi, "You Il be my 
Valentine partner at the Valentine s Dance, ok?" 

Ai cũng vui, người nhận lẫn người cho hay người ngoại cuộc 
đứng nhìn vui lây, nhưng người vui nhất có lẽ là tôi, người 
cho bao giờ cũng vui hơn người nhận. Tôi biết đêm Valentine 
sẽ có 2 cặp khiêu vũ vui vẻ, một cặp tình nhân thật là Pat và 
Heather, và một cặp chỉ là thân thiện bạn bè với nhau thôi... 
Tôi ước ao cô bé đêm Valentine hiện diện bên tôi, nhưng 
Valentine này thì không được rồi, vì cô bé ở xa, xa quá xa... 
Nguyên Đỗ 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy: Nguyên Đỗ 

Nguồn: Nguyên Đỗ 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 11 tháng 5 năm 2007 


